Home Camera Viettel - Giải pháp 
camera bảo mật tốt nhất hiện nay 


Giới thiệu chung về đầu ghi hình gia đình Viettel Home Camera Viettel là thiết bị 
camera thông minh chính hãng của Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel. Thiết 
bị này được tung ra thị trường vào cuối năm 2022 nhưng đã nhanh chóng chiếm 
được cảm tình của người dùng. Bởi lẽ, camera Viettel là giải pháp tốt nhất để bảo vệ 
tài sản, đảm bảo an ninh, giám sát không gian gia đình, đặc biệt là những gia đình 
có người già hoặc trẻ nhỏ. 


telecorn 
Ngoài ra còn nhiều tính năng nổi bật khác như: Bảo mật tuyệt đối do đặt máy chủ 
của Viettel, chức năng đối thoại 2 chiều tiện lợi; tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo 
tiên tiến giúp phân biệt chuyên động của người và vật; lưu trữ đám mây dữ liệu lên 
đến 30 ngày, xem video mọi lúc, mọi nơi; hỗ trợ khách hàng 24/7, bảo hành thiết bị 
12 tháng... Nếu bạn đang tìm giải pháp camera an ninh tuyệt đối để bảo vệ gia 
đình, tải sản, giám sát hoạt động trong nhà 24/7 thì Home Camera Viettel chính là 
sản phẩm camera thông minh tốt nhất dành cho bạn. 
Camera gia đình an toàn tuyệt đối, vì sao? Thay vì phải sử dụng các loại camera trôi 
nổi trên thị trường, lắp đặt camera không rõ nguồn gốc mà không được quan tâm 


bảo hành hay hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Giờ đây, người Việt Nam 
có thể hoàn toàn yên tâm với dòng sản phẩm Camera gia đình Viettel chính hãng, đa 
dạng về chủng loại và tính năng. Đặc biệt dữ liệu hình ảnh tuyệt đối an toàn do được 
lưu trữ tại trung tâm dữ liệu của Viettel chứ không phải ở Trung Quốc như camera 
trôi nổi bên ngoài. Tất cả dữ liệu của khách hàng được lưu trữ và xử lý theo quy 
trình nghiêm ngặt nhằm bảo vệ thông tin của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có 
thể truy cập nhanh trong vòng 7 ngày hoặc 30 ngày mà không bị mắt dữ liệu. Camera 
gia đình Viettel được trang bị nhiều tính năng ưu việt Để đánh giá camera Viettel 
chính xác nhất bạn cần biết thêm những tính năng ưu việt mà thiết bị Home Camera 
Viettel được trang bị. Điêu nay bao gôm: 

Hình ảnh Full HD sắc nét bất kế điều kiện ánh sáng và thời tiết Camera gia đình 
Viettel cung cấp cho khách hàng hình ảnh chuẩn HD, full HD bất kế ban đêm hay 
thời tiết xấu. Camera vẫn được đảm bảo cho ra những bức ảnh sắc nét ấn tượng nếu 
trong điều kiện thiếu sáng. Đối với những ngày mưa gió phức tạp. 

Home Camera Viettel đảm bảo hình ảnh không bị giật laøg gây mờ, nhòe hay nhiễu 
hạt. Khách hàng có thể giám sát và điều khiến tất cả các camera của mình chỉ với 
một ứng dụng duy nhất là VHome. App Vhome cũng rất dễ sử dụng với thiết kế giao 
diện gọn gàng. Vì vậy, đảm bảo rằng bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để "học 
cách" sử dụng nó. Công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiễn cung cấp cảnh báo chuyền 
động bất thường Thông qua ứng dụng VHome, Viettel Camera sẽ ngay lập tức gửi 
thông báo khi có chuyển động bất thường, phân biệt chuyên động giữa người và vật 
với sự hỗ trợ của công nghệ AI tiên tiến. 

Điều này hạn chế việc báo nhằm (chỉ cảnh báo khi có người di chuyền, không thông 
báo đối tượng di chuyền), giúp bạn yên tâm và tránh phiền phức mỗi khi hệ thống 
thông báo. Ngoài ra, nhờ tính năng này, mỗi khi bạn nhận được thông báo, bạn sẽ 
cảm thấy tự tin hơn răng mình sẽ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Chức năng đối 
thoại hai chiều đơn giản và thuận tiện Ngoài ra, chế độ đàm thoại 2 chiều trực tiếp 
giúp các thành viên trong gia đình nói chuyện với nhau dễ dàng, tiện lợi thông qua 
loa ngoài và micro tích hợp trong camera, rất thích hợp cho những gia đình ít người. 
Ngày thường hoặc khi vắng nhà, chỉ cần sử dụng ứng dụng VHome đề quan sát tình 
hình bên trong nhà, bật chức năng đàm thoại 2 chiều là có thể thảo luận, trò chuyện 
với người thân ở gần. Máy ảnh. Đây cũng có thê coi là một giải pháp hữu hiệu để 
bạn nâng cao tỉnh thân tự giác của người giúp việc, thợ của mình. 

Đồng thời, rất thuận tiện để bạn dặn dò hoặc nhắc nhở con chấp hành thời gian biểu, 
không chơi bời, giở trò xấu. Những gì tiếp theo là đồ ra ngoài và nói chuyện với ông 


già. Cha mẹ và người lớn tuôi cần con cái lăng nghe và an ủi khi họ ở bên cạnh. Vì 
vậy, sản phẩm Camera Viettel Home được xem là giải pháp hữu hiệu để bạn khắc 
phục những tình trạng trên. Thiết kế nhỏ gọn và tính thẩm mỹ cao Ngoài ra, tính 
thâm mỹ của sản phẩm cũng là một điểm nỗi bật, camera có thiết kế nhỏ gọn, hiện 
đại phù hợp với các căn hộ chung cư, ngôi nhà thông minh. Thiết bị Camera của 
Viettel cho phép sử dụng Wifi và mạng LAN. Vì vậy, nó rất nhỏ và tiện lợi mà không 
cầu kỳ hay phức tạp. Ngoài ra, nó còn đảm bảo tính thâm mỹ cho không gian sống 
của bạn. Trọn Bộ Sản Phẩm Camera Gia Đình Viettel Hiện tại gói sản phẩm Camera 
Viettel Home bao gồm 2 thiết bị là camera 360 trong nhà và camera ngoài trời với 
giá bán như sau: - Camera 360 trong nhà giá 850.000đ/chiếc - Camera ngoài trời giá 
1.100.000đ/chiếc 

Xem chỉ tiết tại: 


hffps://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/home-camera-viettel-øiai-phap-camera- 


bao-maf-fof-nhaf-tren-thi-truong-hien-nay/19178336 


